23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


s r{O Đời Á Châu Tự do 


https:/www.rfa.org/vietnameseiin_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 1/12 


Chuyện dài ra đảng và đa đẳng 
(phấn 1) 


Nguyễn Minh Cần 
2013.10.24 


"1 i1N/ 


Hình ảnh Cải cách ruộng đắt và Tòa án Nhân Dân của ĐCS Việt Nam. 


Gần đôy, trong nước lại rộ lên những lời bàn tán về chuyện ra Đảng và chuyện đơ 
đảng, nhất là squ khi bài “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh” của Luật gia Lê 
Hiếu Đằng và bài “Phớ xiểng”của nhà báo Hồ Ngọc Nhuận được tung ra. 

Người viết những dòng này hoøn nghênh hơi tác giả vừa nói trên đỗ gióng lên lời 
kêu gọi các đẳng viên cộng sản hãy “tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập 
một Đảng mới”, Đảng Xã hội- dân chủ. Đóng lẽ, lời kêu gọi thức thời đó phải được 
tung rơ từ rốt lâu cơ! Nhưng chẳng sgo cả, chậm còn hơn không! 


https:/www.rfa.org/vietnamese/in_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 2/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


Hãy can đảm xét lại... 


Để đóp ứng lời kêu gọi thức thời đó của hơi ông, thiết nghĩ các đảng viên cộng sản 
có tư duy độc lộp đang còn phân vân cần phải có gan “xét lại” và nhận thức rõ thực 
trạng của hệ thống chính trị nước ta dưới sự thống trị độc tôn của Đảng cộng sổn 
Việt Nam để xác định cho mình một thái độ dứt khoát với tỉnh thần trách nhiệm 
công dân coøo. 


Để các bạn hiểu rõ tôi hơn khi đọc những dòng trên, tôi xin thưa với các bạn rằng, 
khi mới 18 tuổi, tôi đã gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương (1946), và cũng đỗ 
từng vào sinh rơ tử nhiều năm trong cuộc khóng chiến chống Phúp và từng gónh 
vác nhiều trách nhiệm quơn trọng trong Đảng... Đến khi có những ý kiến bất đồng 
với bơn lãnh đạo Đảng hồi cuối những năm 5O đầu những năm 60, tôi cùng với một 
số cán bộ cgo cốp và trung cếp của Đảng bị quy “tội” “xét lại - chống Đảng”. Khi bị 
truy bức mạnh thì tôi đã rời bỏ Đảng cộng sản (ĐC) vào lúc 36 tuổi (1964) lúc 
đang ở nước ngoài. 


Suy cho cùng, cái “tội” mà các vị lãnh đạo ĐCS hồi đó đã quy, không biết những 
người khác nhộn thức thế nào, còn đối với riêng tôi thì tôi cho là đúng! Tôi không 
phủ nhộn! Đúng lò tôi đã phạm “tội” “xét lợi”! Chắc nhiều bạn đã sống cói thời cực 
kỳ ác liệt những năm 5O, 60 thế kỷ trước đều biết cái “tội” “xét lại” hồi đó là đáng 
sợ lắm, vì Đảng coi “tội” ấy ngang với tội “phản động”, “phản đẳng”, “phản quốc”! 
Thời đó các vị lãnh đạo đánh đồng (và đónh tráo) Đảng với Tổ quốc. Tôi nhộn “tội” 
“xét lợi”, nhưng quyết không nhộn “tội” “phản quốc”, bởi lẽ tôi “xét lại” và phát biểu 
ý kiến với Đảng vì tôi yêu nước, thương dôn, vì tôi không muốn Đảng đưa Đất nước 


và Nhân dân vào những thẳm họa. 


Làm sao mà không “xét lợi” được, khi chính mắt mình thấy hằng trăm, hằng nghìn 
người dân ở nông thôn bị bắn giết oan uổng trong cải cách ruộng đốt? khi thấy 
hàng nghìn gia đình bị điêu đứng trong cuộc cỏi tạo công thương nghiệp và thủ 
công nghiệp ở thành phố? khi thấy cổ xã hội bị nghẹt thở vì chính sách quản lý hộ 
khẩu ngặt nghèo, vì các quyền công dôn, quyền con người, các quyền tự do dân 
chủ bị xóa bỏ? Vậy thì tôi đỡ “xét lại” gì? Tôi “xét lại” đường lối của Đảng, nhưng 
trước hết, tôi “xét lợi” chủ nghĩa Morx, chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa Stolin, chủ nghĩa 
Mao Trọch Đông mà Đảng dùng “làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi 
hành động”. Cuối cùng, tôi đã phủ nhộn những thứ đó. Vì, sau khi đã kiểm nghiệm 
qud thực tiễn của Đảng và Đất nước Việt Ngm, cũng như kiểm nghiệm qua thực tiễn 
của Đảng và Đất nước đã khơi sinh ra phong trờo cộng sổn quốc tế là Liên Xô, sau 
khi đỗ nghiên cứu kỹ càng về mặt lý luận những thứ chủ nghĩo đó, tôi nhộn thức sâu 


sắc răng nhí7nn =h nnhĩa c†Ã rất sai lãm và rất nañiiv hai nh ác dân †Âac c†ã ăn 
https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 3/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


ANH NT Ông TC hYp VIUU lI, TY vUU A VI (TT vì TY Ựh TY vv VN UY TẾ NV Vn/Đìh CA HẠ VY AƯ, TẾ TY Y/ CHẾ TA AN TA oệt  , cực 207 TU) TY/ ẢN VỮNG: Ưng VY n/gỰt .ÝY TEY! SY VƯỚY CV VỆ 7 
dụng chúng, kể cổ cho dôân tộc Việt Nam, và cho toàn nhôn loại. Tôi nghĩ rằng, 
không phổi ngẫu nhiên mà Nghị viện châu Âu đã rd Nghị quyết 1481 (2006) lên án 
chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lợi loài người. 


Nói cụ thể hơn: cú đẩy đầu tiên làm tôi phôên vêân về đường 
lối của Đảng là những sơi lầm nghiêm trọng củg cuộc cỏi 
cách ruộng đất ở miền Bắc (1953-1956) và thái độ quanh 
co, giả dối của các lãnh tụ của Đảng trước những sơi lầm 
đó. Còn cú đẩy mạnh nhất là “Nghị quyết 9” (tháng 12 năm 
1963) đánh dấu một bước ngoặt căn bản của Đảng cộng 
sản Việt Nam: đi theo con đường của Đỏng cộng sản Trung 
Quốc,! tức là đi theo con đường của chủ nghĩa Mao, một 
thứ chủ nghĩa phiêu lưu vô cùng nguy hại. Từ đó, tôi thấy 
phải “xét lại” con đường của ĐCSVN, kể từ việc Đảng đưa 
miền Bắc “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội” đến việc ban lãnh đạo Đảng phút động cuộc gxa¿. 
chiến tranh Bắc Nam hồi cuối thập niên 5O thế kỷ trước. 


LẬ 


Nhà báo Hồ Ngọc Nhuận 


t??® éé 


Tôi cũng không phủ nhộn cới “tội” “chống Đảng”, vì khi tôi nghiệm thấy những việc 
làm thực tế của các lõnh tụ Đảng cộng sổn Việt Nam (khi tôi sống ở Việt Nam) và 
củd cóc lãnh tụ Đảng cộng sản Liên Xô (khi tôi sống ở Ngo) thì tôi thấy chế độ 
chính trị mà các ĐCS đã xây dựng lên để thống trị người dân ở Liên Xô, ở Việt Nam, 
ở một số nước chôu Âu, châu Á, châu Mỹ đều là những chế độ độc tời toàn trị bóp 
nghẹt mọi quyền tự do củg người dân, mọi quyền con người, kìm hãm sự phúót triển 
củd xã hội và tgo ra mọi tệ nạn xã hội trầm trọng, như sự dối trá, lừa bịp có hệ 
thống, nạn tham nhũng trờn lan, v.v... vì thế tôi nhận thức rằng cần phải chống 
những đẳng độc tời toàn trị như thế để bênh vực cho người dôn. 


Và số phận dun dủi tôi là một người Việt Nam đã tham gia hai cuộc Cách mạng 
Thóng Tám trong đời mình: cuộc Cách mạng Tháng Tóm (19/8/1945) ở Việt Nam 
lúc tôi mới 17 tuổi, vì ngây thơ về chính trị tôi đã vô ý thức đưa Đảng cộng sản Việt 
Nam lên nắm chính quyền thống trị Đất nước, và cuộc Cách mạng Tháng Tám 
(19/8/1991) ở Nga lúc tôi đã 63 tuổi và là thành viên của tổ chức “Nước Ngoơ Dân 
chủ”, vì hồi đó tôi nhận thức rõ phổi đấu tranh chống lợi và hạ bệ Đảng cộng sổn 
Liên Xô xuống để dân Ngg và các dôn tộc trong Liên Bang Xô Viết được tự do và 
tiến theo con đường dân chủ. Hành động đó của tôi rõ rùng là chống ĐCS nhưng tôi 
không hề cho rằng đó là một “tội”, mà đó là một việc làm chính đáng của một 
người trung thực có ý thức và thức thời. 


https:/www.rfa.org/vietnamese/in_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 4/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


Tôi phải kể rõ rùng như vậy để các đảng viên cộng sản còn ở trong Đảng thấy rằng 
có lắm khi việc “xét lại” dù rốt khó khăn nhưng lại là rất cần thiết. Nhận thức của 
con người là một quá trình liên tục, có khi phải đốu tranh, dẳn vặt rốt gian khổ, 
phải kiểm nghiệm, lột đi lật lại nhộn thức cũ của mình, vì chôn lý không phổi một 
lúc mà ta đã nhận thức được ngay. Nên đừng e ngợi khi thấy cần phải “xét lợi” 
những điều trước đây mình đã tưởng nhầm là chôn lý, là lý tưởng. Viết đến đôy, 
chúng tôi xin phép dẫn ra một côu rất sâu sắc của Vaclov Hovel, nhà văn, nhà soạn 
kịch và chiến sĩ dân chủ Czechoslovokig: “Chúng ta sống trong những điều kiện ép 
buộc con người vươn lên trên sự phá sản của lý tưởng ?. Đúng như thế, ngày noy, 
rốt nhiều đẳng viên ở nhiều ĐCS trên thế giới squ khi “xét lại” và nhận thức rõ sự lầm 
lạc của mình cũng đỗ “vươn lên trên sự phá sản của lý tưởng” và từ bỗ ĐCS. Tôi tin 
rằng trong số đó không ít người đã phổi trải qua những dồn vặt đau đớn giống như 
tôi. Thế mà họ đã dứt khoáút. Vì thế, ở nhiều nước, trước đây ĐCS đông đỏo có đến 
hòng triệu đẳng viên nay đã teo lại như “miếng da lừo”, thộm chí ở nhiều nước 
không còn ĐCS nữa. Đó là một thực tế cần phổi thấy! 


Tôi nghĩ răng rằng, thời điểm này hơn lúc nào 
hết - khi ĐCSVN đã hoàn toàn biến chất, đong 
bị khủng hoảng trầm trọng về mặt tư tưởng, về 
đường lối, về cán bộ, khi tổ chức của Đảng - 
nhất là ở thượng tầng - chia rẽ nặng nề, đấu 
đó nhou vì quyền lợi; khi ĐCS đã đưa Đất nước 
vòo cuộc tổng khủng hoảng toàn diện, cả về 
kinh tế, tài chính, cả về giáo dục, y tế, đạo 
đức, vào tình trạng xã hội vô cùng tồi tệ - thì 
chính lúc này, những người cộng sản trung thực 
RFA files còn ở lại trong ĐCSVN hãy nên nghe lời kêu gọi 

thức thời củo hơi đẳng viên CS kỳ cựu Lê Hiếu 
Đằng và Hồ Ngọc Nhuộôn, mà cơn đảm “xét lợi” và quyết định một thói độ rõ ràng, 
dứt khoút, đầy trách nhiệm công dôn. Trước tình trạng Đốt nước ngòy noy, lẽ nào 
những con người có lương tri lại có thể thờ ơ, vô cảm? 


/ 


Luật gia Lê Hiếu Đằng 


Thực chất của chế độ hiện nay 

Những điều tôi sẽ trình bày sau đôy về thực chất cái chế độ mà ĐCSVN đã dựng lên 
trên Đất nước to là một chế độ độc tòi toàn trị CS cực kỳ khắc nghiệt, có thể nhiều 
bạn đã biết mà không dám nói rd, nhưng tôi xin phép được nói một lần nữa, đặc 
biệt cho thế hệ trẻ chưa từng trỏi lắm được thốu rõ. 


https:/www.rfa.org/vietnamese/in_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 5/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


Mọi người trung thực đều biết: ngay sau khi ĐCSVN cướp được chính quyền hồi 
tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh tụ CS khác liền bắt tay xây 
dựng chế độ toàn trị (totolitarisme), trong đó ĐCS “độc quyền lõnh đạo” (từ ngữ 
củo Lenin - hegemonig), tức là quyền lực của ĐCS độc tôn thống trị đốt nước vò 
dân tộc. Nhưng hồi đó, thế và lực củo ĐCS còn yếu, nên các lãnh tụ CS phổi dùng 
những thủ đoạn khéo léo che giấu cái chất CS của chế độ. Thậm chí có lúc họ còn 
giỏ vờ giải tán ĐCS (11/1946) và cho ra đời hai đồng “bỏ túi” là Đảng Dân chủ và 
Đảng Xõ hội để làm cảnh, hòng đánh lừa dư luận trong nước và thế giới. Họ đặt tên 
nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, và có khi phải lập “Chính phủ liên hiệp”, mời 
những quœn chức, vòi đợi biểu các đẳng khác, vòi nhân sĩ có uy tín dưới chế độ cũ 
đứng đầu cóc bộ quơn trọng trong chính phủ (như nội vụ, ngogi gigo, văn hóa...), 
nhưng những vị này chỉ “làm vì” chẳng có quyền hành thực tế, mò mọi thực quyền 
đều nằm trong tay các cán bộ CS. 


Trái hẳn với những lời kêu gọi tốt đẹp của Hồ Chí Minh về đoàn kết dôn tộc, ngay từ 
khi mới lên cầm quyền, các lãnh tụ CS đã cho thủ tiêu bí mật nhiều lãnh tụ cóc 
đẳng yêu nước không CS (như Quốc Dân Đảng, Đảng Đại Việt, v.v...), ngay cổ 
những lõnh tụ đẳng cùng ý thức hệ với họ, nhưng không CS (những người trốt-skít) 
cũng bị giết. Nhiều vị trong hàng giáo phẩm cgo cấp, các chức sắc của các tôn 
giáo bị cô lập, bị bắt đi tù, bị ám hgi (như Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ...). Ổ các địa 
phương, nhiều người người đõ lòm việc dưới chế độ cũ bị thủ tiêu hoặc bị tù đòy dời 
hơn không xét xử. 


Song song với việc xóa bỏ các hội đoàn đã có từ trước, như tổ chức hướng đợgo, 
các hội đi hữu, các nghiệp đoàn, các tổ chức tôn giáo, các hội từ thiện... ĐCS ra 
sức phút triển các tổ chức quồn chúng của họ trong mọi giới, công nhân, nông 
dôn, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên, nhi đồng... Do vậy, trong một thời gian ngắn, 
ĐCS đã nắm được toàn bộ xã hội VN trong toy, loại trừ được các đảng phới và tổ 
chức có thể cạnh tranh quyền lực với họ. 


Đến khi cuộc khóng chiến bắt đầu, cơ quan đầu não của ĐCS phải rút lên chiến 
khu, thì ở các vùng gọi là “tự do” (như một số tỉnh ở Khu Bốn, Khu Năm, các vùng 
chưa bị Pháp chiếm ở những nơi khác), các lãnh tụ CS càng siết chặt chế độ toàn 
trị của họ. Ở các vùng đó, mọi quyền tự do của dôn chúng bị xóa bỏ, lấy lý do vì 
đơng trong thời chiến. 


Đến năm 1949, khi ĐCS Trung Quốc nắm được chính quyền trên toàn Hog lục, các 
lãnh tụ CSVN có được “chỗ dựa vững chắc như dãy Hy-mã-lạp-sơn” (lời ông 
Trường Chinh, Tổng bí thư ĐCS hồi đó). Và đúng như vộy, dựa vòo sự ủng hộ to lớn 


wấ mai mặt =ñn ST nhất là v mất nñiiÂn sir Triinnga CÂng c†ã ñi1n ĐŒ€SVN niành 
https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 6/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


bu d2 xá saodekoabaaduayansáod l2 va sáu nà di lu nàng náo GGHnG Na cà 7 r7 riw wnnwxndn `~ là chu 
được thắng lợi trên nhiều chiến dịch, bắt đầu từ chiến dịch 
Biên giới (1950) cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) dẫn 
đến việc ký Hiệp định Genève chia nước VN thành hơi miền: 
Bắc và Nơm. 


Tiếp nhận miền Bắc, thế và lực của ĐCS đỡ mạnh hơn nhờ sự 
giúp đỡ của Liên Xô và Trung Cộng, ĐCSVN công khơi ra mắt 
dân chúng khoác cới tên mới là Đảng Lao động VN (1951), 
công nhiên tuyên bố xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện 
cái họ gọi là “chuyên chính dân chủ nhân dân” mà thực chất 
là chuyên chính vô sản. Ông Hồ Chí Minh và các lũãnh tụ CS 
khác còng siết chặt hơn nữa sự kiểm soát toàn diện cuộc 
sống của dôn chúng, từ kinh tế, đi lại, lao động cho đến tƯ_ Marngười bán hàng. 
tưởng, tín ngưỡng. Rập theo khuôn mẫu củo Liên Xô và Trung rong trên đường phố 
Cộng, trong thời kỳ này ĐCSVN đã thực hiện chế độ quỏn lý Ánh 04 

hộ khẩu rất ngặt nghèo, làm các cuộc “chỉnh huốn”,“phóng “? 

tay phát động cởi cách ruộng đốt” và dựng lên “vụ án Nhân 

Văn Giai Phẩm”, “vụ án Xét Lại Chống Đảng”... để đàn áp giới trí thức dân chủ 
trong vò ngoài Đảng, gieo rắc sự khiếp sợ trong dân chúng, đè bẹp mọi ý hướng 
không đồng tình với ĐCS. Trong thời kỳ này, các quyền tự do dân chủ và quyền con 
người bị chà đạp vô cùng tàn bgo, nhiều trí thức, sinh viên, cán bộ, đẳng viên bị 
cầm tù lâu dời và hàng chục ngàn người dưới chế độ cũ bị bắt nhốt vào các “trại 
cải tạo” theo nghị quyết 49/NG/TVGQH (20/06/1961) của Thường vụ Quốc hội do 
ông Trường Chinh ký. 


Dựa vòo sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô vò Trung Cộng, các lãnh tụ CSVN đã tiến 
hành cuộc chiến tranh Bắc Nơm dưới chiêu bài “giải phóng miền Nam”. Biết bao 
xương máu củog quôn và dên cả hơi miền Bắc và Ngm đã đổ rol Biết bao nhiêu triệu 
thơnh niên, nam nữ của cả hơi miền Bắc và Ngm đã chết tức tưởi trong cuộc chiến 
tranh huynh đệ này! Đến khi chiếm được miền Nam và xóg bỏ chế độ Việt Nam 
Cộng hòa, các lãnh tụ CS liền công nhiên đặt cổ nước dưới chế độ độc tài toàn trị 
của ĐCS; đưo khoảng 200 ngàn quôn nhôn và viên chức dưới chế độ cũ vào tù, có 
tên là “trại cải tạo”; ngang nhiên “luật hóg” độc quyền ĐCS thống trị đốt nước bằng 
điều 4 Hiến pháp (1980); công nhiên tuyên bố “đi theo con đường Cách mạng 
tháng Mười Ngoơ”; tuyên bố “nắm vững chuyên chính vô sản” để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong cổ nước; công khơi lấy lại tên ĐCSVN; còn tên nước Việt Nam Dôn chủ 
Cộng hòa thì bị xóa bỏ mà đổi thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hoơi 


https:/www.rfa.org/vietnameseiin_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 7712 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


“đẳng anh em” Dân chủ vò Xð hội bị xóog sổ ngay và chế độ chính trị hiển nhiên trở 
thònh “độc đồng” tuyệt đối (còn trước đây cũng là “độc đảng” nhưng có che đậy 
bằng “chiếc lá nho” hơi “đảng anh em”). 


Kể từ năm 1930, các lãnh tụ CS luôn luôn dùng khổu hiệu “người cày có ruộng” để 
lừa mị, lôi kéo nông dân theo ĐCS thì đến năm 1980, họ đưa rơ Hiến pháp mới với 
điều 17 (trong Hiến phép tiếp sdu là điều 19) xóa bỏ quyền tư hữu đốt đơi của người 
dân và tuyên bố tết cổ ruộng đốt chuyển thành cới gọi là “sở hữu toàn dân”, thực 
tế lò tước đoạt toàn bộ ruộng đốt của người dôn, chủ yếu lò củo nông dôn, biến 
thành sở hữu của ĐCS để cho cán bộ CS thơ hồ thơo túng. Đến lúc này thì Tổng bí 
thư ĐCS nghiễm nhiên đóng vơi nguyên thủ quốc gia dù vẫn còn ngôi vị Chủ tịch 
nước; các chỉ thị, nghị quyết của ĐCS có hiệu lực như các đgo luật; còn Quốc hội 
do “Đảng cử dân bầu” và các cơ quơn nhà nước chỉ là bù nhìn của ĐCS, bình phong 
che đậy chế độ chuyên chế. 


Tóm lợi, chế độ độc tời toờn trị mà ĐCSVN dựng lên đã 68 năm noy là một cơ chế 
chính trị bao trùm tất cổ và thâm nhập vào mọi mặt hoạt động củo xã hội, nó cho 
phép cóc lãnh tụ CS quản lý và cơn thiệp sâu vào đời sống củo công dân. Dưới chế 
độ này, người dân hoàn toàn bị mốt quyền tự do, bị nô dịch hóa một cách rết tỉnh 
vi, ngay cổ suy nghĩ, phát biểu ý kiến, và đời sống nội tâm cũng phổi theo chỉ đạo 
của ĐCS. Trong nước, chỉ có một giai cốp được hưởng tự do và toàn quyền thâu 
tóm các quyền lợi, đó là tầng lớp các quan chức CS. Bản thân họ và gia đình họ 
nghiễm nhiên trở thành những nhà tư bản đỏ, những tỷ phú, những địa chủ cường 
hào như thời xưa. Họ thật sự là giai cấp thống trị trong xã hội.Trong bời “Nghịch lý” 
Thái Bình - “Nghịch lý” Việt Nam” viết ngày 15/5/1998 nhân dịp kỷ niệm lồn thứ 
nhốt cuộc nổi dệy của nông dôn Thới Bình, chúng tôi đã đi đến kết luôn: “...Những 
“nghịch lý” đó nói lên điều gì? Chúng nói lên rằng: cuộc cách mạng nhôn dân đã bị 
phản bội và đại chúng tham gia cuộc cách mạng đó đã bị phản bội.”... “Chính tập 
đoùn thống trị cùng với giai cấp quơn liêu cầm quyền này đã phản bội cuộc cách 
mạng nhân dân.. 


Chế độ độc tài toàn trị của ĐCS đã đem lại vô vàn hộu quỏ cực kỳ thảm khốc cho 
đốt nước và nhân dôn tơ: hàng trăm lãnh tụ và cán bộ chủ chốt của các đỏng yêu 
nước không CS đã bị giết hại, trên 172 ngàn người đã là nạn nhân oơn uổng trong 
cuộc cải cách ruộng đốt đẫm máu ở miền Bắc, khoảng 5-6 triệu quân nhân vò 
thường dôn của cả hơi miền đã bỏ mọợng trong cuộc chiến tranh Bắc-Ngm, hàng 
trăm ngòn người bị rục xúc trong ngục tù CS, tình trạng chia rẽ, hận thù trong dân 
chúng vô cùng trầm trọng... Do đường lối, chính sách “xây dựng chủ nghĩa xã hội” 
mà ĐCS đã tàn phá nền kinh tế của đết nước, đổy lùi nền văn hóa, giáo dục của 
hftps:/Aww.rfa.org/vietnamese/in_ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 8/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


dân tộc, làm cho nước toơ bị lạc hộu gốp nhiều lồn so với các nước láng giềng mà 
trước năm 1945 trình độ phút triển còn thấp hơn nước ta. Chế độ độc tời toàn trị 
đã tợgo nên một xã hội đầy bất công, đầy tham nhũng, đầy tội ác; đạo đức con 
người băng hogi nặng nề không tưởng tượng nổi. Đặc biệt cần nói thêm, chế độ 
độc tài toàn trị củo ĐCS đã tạo nên một lớp người khiếp sợ, khuốt phục cường 
quyền, vô cảm, ích kỷ và... độc ác. 


Một hậu quả cực kỳ nguy hiểm nữa mà chế độ độc tời toàn trị do tập đoàn cầm 
quyền CSVN đã gôy ra cho đốt nước và dân tộc tơ là: do “chịu ơn sâu nặng” ĐCSTQ 
ngoy từ thời những năm 1930, ông Hồ Chí Minh cùng các lõnh tụ CS đã mù quóng, 
không thấy rõ mưu đồ của Trung Cộng muốn xâm chiếm nước tg, nên có một thời 
giơn dời họ đã mê muội thuần phục Mao Trạch Đông và các lãnh tụ Trung Cộng, 
đến nỗi để Trung Cộng lốn dồn lõnh thổ của Tổ quốc tg, và thậm chí Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng đã có công hàm (14.09.1958) “ghi nhận vò tán thành” Công bố 
của Chính phủ Trung Quốc ngày 04.09.1958, thực tế là Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa đã giún tiếp phủ nhộn chủ quyền của ta trên quần đảo Hoàng Sol 
Còn khi Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới bị sụp đổ thẳm hợi, lãnh đợo 
ĐCSVN đã vội vã bay đến Thành Đô (09.1990) để quy luy tìm chỗ dựa mới, hòng 
cứu ĐCS, cứu chế độ toàn trị của Đảng, mặc dù cách đấy không lâu, hồi năm 1979, 
Trung Quốc đã tiến hònh một cuộc chiến tranh khốc liệt tàn phó nhiều tỉnh phía 
Bắc Việt Nam và lến chiếm lõnh thổ của ta ở gần biên giới. 


Từ đó, tập đoàn cầm quyền VN từng bước nhân nhượng TG về lãnh thổ và lõnh hỏi 
nước tơ (Hiệp ước về biên giới trên đất liền 30.12,1999, Hiệp ước phôn định lãnh hỏi 
25,12.2000), tự nguyện quờng vào cổ dây thòng lọng “16 chữ vàng” và “4 tốt” để 
bè lũ Trung Cộng thực hiện cuộc xâm lăng “mềm”: Nhà cầm quyền VN đã để các 
đoàn lao động TG xâm nhập sôu vòo các nơi hiểm yếu trong nội địa nước tơ, cho 
thuê dòi hạn rừng vùng biên giới, để kinh tế TQ tròn ngộp thị trường VN, văn hóa T@ 
trùn ngập đất nước bằng phim ảnh, sách báo, các trường dạy Hoda ngữ, v.v... tạo rd 
nguy cơ mất nước rất hiển nhiên. Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tốn Sơng đến 
chầu Thiên triều đỏ, một bản Tuyên bố chung và 10 văn kiện quơn trọng đã được ký 
chóng vónh trong một ngày 21.06.2013. Đây là sự khuốt phục toàn diện vô cùng 
nhục nhã củo tập đoờn thống trị CSVN trước kẻ thù của Dên tộc là bọn “đợi bá” 
Trung Cộng. 


Trước hiểm họa mất nước, các công dôn yêu nước đã đứng lên đốu tranh chống lợi 
kẻ xâm lược thì lại bị ĐCS đèn úp rất tàn bạo, nhiều người bị tống vào tù ngục. Như 
vậy, trước mắt người dân VN, tập đoèờn thống trị CSVN đã hiện nguyên hình lò 


https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 9/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


những tên “thói thú” của Trung Cộng. Có thể kết luận rằng chừng nào còn tồn tại 
chế độ độc tời toàn trị của ĐCSVN thì hiểm họa mất Tổ quốc, mất Dân tộc vẫn còn 
tồn tại. 


Các đảng viên cộng sổn trung thực có tư duy độc lập cần sớm “xét lại” để tỉnh thức 
mà nhận rõ chế độ độc tòi đẳng trị của ĐCS úóp đặt cho Dân tộc ta đã trên 68 năm. 
Phải nhận rõ ĐCSVN đã và đơng là khối u ác tính trên thân thể Dân tộc ta, đơng lò 
trở lực lớn nhất trên con đường tiến lên của xã hội Việt Nam, của Dên tộc Việt Nam, 
đã và đơng là trở lực lớn nhất cho cuộc đấu tranh để bảo vệ chủ quyền của Đất 
nước, gìn giữ non sông yêu quý. Cần nhộn rõ như vậy để tự mình xác định dứt khoát 
thái độ của một công dôn yêu nước, thương dôn. 


Chia tay đau đớn nhưng... 


Vẫn biết rằng mọi cuộc chia tay thường là đau buồn, khó khăn, bịn rịn. Điều này, 
đối với cá nhân tôi và hgi người bạn cùng cảnh ngộ là Thượng tú Đỗ Văn Doõn, 
nguyên Tổng biên tập báo Quên Đội Nhân Dân và Đại tá Lê Vinh Quốc, nguyên phó 
Chính ủy Quên khu III thì lại còng thấm thía. Cuộc chig taycủg chúng tôi với ĐCS 
hồi năm 1964 thật là vô cùng đơu đớn, vì, đối với chúng tôi, cuộc chia tay đó lại 
gắn liền với việc chia lìa vợ con mà chúng tôi rốt yêu quý, chia lìa bà con, họ hàng, 
xơ lìa Tổ quốc, quê hương! Biết bao đêm thao thức, nghĩ suy... Biết bao lần chúng 
tôi đã bàn đi tính lại với nhqu, trao đổi ý kiến với các bạn cùng tư tưởng, như anh 
Trần Minh Việt, cựu phó Bí thư Thành ủy Hò Nội, anh Nguyễn Kiến Giang, cựu phó 
Giám đốc Nhà xuất bản Sự Thật... Những người bạn nòy khi về nước thì bị bắt vào 
tù giam giữ nhiều năm, khi thổ ra anh Minh Việt kiệt sức qua đời, còn ơnh Kiến Giong 
thì sống vất vưởng trong vòng kiềm tỏg ngặt nghèo cho đến noy. 

Nhiều bạn bè đã khuyên chúng tôi: thôi cứ “đánh bài” “ngậm miệng qua thời”, cứ 
“hoơn hô sự anh minh của Đảng”, “chúc tụng muôn năm lãnh tụ” cho xong chuyện 
để được gần vợ gần con, giữ lấy cái chức vụ đã có, v.v... Chúng tôi không nghe, 
quyết tâm ở lại và rời bỏ Đảng mà chúng tôi đã phục vụ 20 năm trời. Chúng tôi ở 
lại nước ngoời chẳng phải để hưởng thụ, nằm im... Nhưng những điều dự định làm 
thì... than ôi, mấy tháng sgu, một cuộc đảo chính cung đình (1964) nổ ra đã thay 
đổi người lãnh đạo tối cao của nước bạn... Thế là mọi dự định tan thành mây khóiI 
Khoảng 40 anh chị em sinh viên, nghiên cứu sinh hồi đó không về nước, rốt thất 
vọng... cuối cùng, kẻ trước người squ, nhiều người rồi cũng lồn lượt hồi hương. Văn 
Doõn, người bạn thân của tôi, chớn nản nhảy từ tầng lầu 6 độp đầu xuống lề đường 
tự tử! Tôi đau đớn vô cùng, có lúc gần như điên loạn, một thời gian lôu mới trấn tĩnh 
được để lao vào những việc làm có ích: tôi say mê nghiên cứu, sinh hoạt tâm linh, 


https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 10/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


bắt tay vào việc biên soạn từ điển, v.v... Đấy, tôi kể lại chuyện đời mình để thấy sự 
chia tay với Đảng thột là đau đớn, nó kéo theo nhiều thiệt thòi cho gia đình, cho 
anh em, cho bà con, bạn bè... 


Nhưng, phải nói thật lòng rằng khi tâm hồn tôi đã bình tĩnh lợi, nghĩ cho cùng, việc 
rời bỏ ĐCS đõ đem lại cho tôi nhiều điều tốt. 


Trước hết, tôi hoàn toàn được tự do về mặt tư tưởng và tỉnh thồn, tôi thật sự làm 
chủ cới đầu, cái lưỡi và cây bút củd tôi. Đó là điều sung sướng nhất đối với tôi! Tuy 
rằng với cái thẻ cư trú của một người tị ngn chính trị ở Liên Xô, tôi không được 
hoàn toàn có tự do về những mặt khác, chẳng hơn về việc đi lợi: cũng như các 
công dên bình thường khác củg Liên Xô hồi đó, tôi không được đi ra nước ngoài... 
Nhưng tự do tư tưởng và tỉnh thần, tự do nghiên cứu, viết lóch đối với tôi là điều quý 
nhất. 


Thứ hơi, nếu tôi không thoát ly khỏi ĐCS mò ngoơn ngoõn trở về nước thì rất có thể 
tôi phổi chịu số phận bi thởm của các anh Trần Minh Việt, Nguyễn Kiến Giang vò 
biết bao nhiêu cán bộ cgøo cấp, trung cốp khác, người thì bị chết trong tù, người 
sắp chết trong tù thì người ta vội võ đưa về nhà... chết, người thì âm thầm chết khi 
bị giam tợi gia... 

Thứ ba, tôi không phải trực tiếp hay gián tiếp tham gio vào cuộc chiến tranh huynh 
đệ tương tàn, mà vì phản đối nó, tôi bị quy “tội” “xét lại-chống Đảng”. Cứ mỗi lần 
nghĩ đến điều này, tôi thấy lòng mình thột nhẹ nhõm vì đã giữ lộp trường đúng vò 
đã dám nói lên sự không đồng tình của mình với Đảng. 


Chỉ có một điều đau đớn doy dứt trong lòng là vì tôi thoát ly khỏi Đảng mò vợ con 
tôi phổi chịu biết bao điều khổ cực, biết bao nỗi oơn trái do chính sách kỳ thị bốt 
công của Đỏng; các ơnh, các chỉ và các cháu tôi cũng bị vợ lây... Còn việc bộ máy 
tuyên huốn của Đảng ro sức vu khống, đặt lắm điều nói xấu tôi và các bạn tôi thì 
tôi chẳng bận tâm. Cho đến gần đôy, báo của Đảng vẫn không ngừng nói xấu tôi. 
Tôi chẳng để ý, chỉ khi đọc bài của một blogger mà tôi chẳng hề quen đăng trên 
Đối Thoại phản bác lại tờ báo ốy thì tôi mới biết.” 


Tôi kể cụ thể những điều trên để anh chị em đỏng viên cộng sản - già cũng như trẻ 
- còn đơng phôn vôn, hiểu rằng, hơn di hết, là người “đã qua cầu”, tôi rất thông 
cảm các bạn. Sự ngập ngừng, do dự của các bạn là rất dễ hiểu. Nhưng, chắc chắn 
lù các bạn sẽ không phổi chịu những đau đớn ê chề như chúng tôi. Còn khi các bạn 
đã dám làm một bước quyết định là ra khỏi cái Đảng độc tòi, thối nót, thơm nhũng 
hiện noy rồi thì các bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm, thoải mái lạ thường, “vòng 


kim cô” trên đầu bạn đã biến mốt lúc nào không hoy. Việc đó sẽ mở ra một chôn 
https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 11/12 


23:41, 28/12/2022 Chuyện dài ra đảng và đa đảng (phần 1) — Tiếng Việt 


trời mới để các bạn có thể cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho những công việc 
có Ích cho Tổ quốc và Dân tộc, hơn là vẫn phải cúi đầu tiếp tục phục vụ cho tập 
đoàn thống trị mofia hóg, đội lốt CS, độc tời, tham nhũng./. 


Ngày 26/8/2013 


1. Tại hội nghị cán bộ cao cốp và trung cốp ở hội trường Bq Đình hồi tháng 1 năm 1964, ông 
Trường Chinh đỡ nói: “Cồn đặc biệt lưu ý rằng thực chốt của nghị quyết 9 chỉ có thể phổ 
biến bằng miệng, điều đó lò: Đường lối đối ngoại và đối nội của Đảng và Nhà nước tơ lò 
thống nhất về cơ bản với đường lối đối ngoợi vò đối nội của Đảng cộng sản và Nhà nước 
Trung Quốc”. 

2. Vaclav Hovel trổ lời phỏng vến của Michael Bongiovơdnni, Mơi Việt Tú dịch, bài đăng trên 
Dân Luôn. 

3. Bòi này được viết ngày 15/5/1998, đăng trên tợp chí Thế Kỷ 2f†và in trong sách “Chuyện 
Nước Non”của Nguyễn Minh Cần, NXB Văn Nghệ, Westminster, CA, 1999. 

4. Tôi tin chắc rằng đến bây giờ Trung Ương Đảng vẫn còn lưu giữ hồ sơ của Nguyễn Minh 
Cần, trong đó có bức thư tôi gửi cho Bộ Chính trị khi tôi ở lại Liên Xô, trong thư nói rõ: tôi 
không đồng tình với việc các vị lãnh đạo Đảng phát động chiến tranh “giải phóng miền 
Nam”, vì điều đó trái với Nghị quyết Đại hội III (1960) của Đẳng mà tôi là một đợi biểu của 
Đợi hội đó. Tôi cũng nhắc lại Nghị quyết Đợi hội III đã ghi rõ: Đảng chủ trương “hòa bình 
thống nhất đốt nước”. 

5. Bòi viết của blogger Y Giáo đăng trên Đối Thoại ngày chủ nhật 03.02.2013 với tựa đề 
“Báo Quân Đội Nhân Dân đã nói sơi sự thật về ông Nguyễn Minh Cần như thế nào?” 


nguyen-minh-can-nhu-the-nao/ 


https:/www.rfa.org/vietnameseiin _ depth/long-story-party-diversity-10242013090509.html 12/12 


